Suýt nữa thì anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói
Suýt nữa thì có thể đèo em qua từng hàng phố quen
Dòng lưu bút năm xưa viết vội hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau
Tình yêu đầu tiên anh giữ vẫn vẹn nguyên nơi con tim này
Anh còn nhớ mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em
Là con phố có hoa bay anh mãi theo sau
Khoảng cách ấy mà sao xa quá chẳng thể nào để tới bên em
Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nuối tiếc
Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều
Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ơ thờ dõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư
Huh huh
Quả chò bay muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc (đừng nuối tiếc)
Vậy mà sao chính anh vẫn cứ mãi hy vọng
Để rồi trên đoạn đường phía trước ta vô tình nhìn thấy nhau
Liệu bây giờ anh sẽ nói những tình yêu cất giữ bấy lâu
Ai cũng phải gói cho mình khoảng trời ký ức (anh nhớ đến)
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai em đã được người đón ai đưa
Tình yêu anh vẫn thế vẫn mãi chôn vùi nơi đây ah
Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời (chưa nói)
Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều (nhớ em người ơi)
Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ơ thờ dõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư